Chuyên Tư Vấn, Thiết Kế & Thi Công Quảng Cáo Ngoài Trời (Out Of Home 
Advertising) Trên 63 Tỉnh Thành Việt Nam 


ADS NGOÀI TRỜI 


= 


BEST 
ADVANTAGES 
©F OUTbOog 
ADVERTISING 


https://adsngoaitroi.vn/ - Tự hào là đơn vị Thực Thi các dự án quảng cáo 
ngoài trời Lớn & Độc Quyền cho các đối tác trong và ngoài nước tại Việt 
Nam 
Liên Hệ: 


+ Hotline: 0908.393.069 — 0934.233.186 


+ Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Phan Khiêm ích, P.Tân Phong, Q.7, Tp. HCM. 


htfps://adsngoaitroi.vn/ Page 1 


Quảng Cáo Màn Hình Ghép — Mới Mẻ Và Hiệu 
Quả 


Với sự phát triển của công nghệ, các hình thức quảng cáo ngày càng đa dạng và 
hiện đại, đem lại hiệu quả rất cao trong việc tiếp cận và gây ân tượng cho người 
dùng. Trong đó, quảng cáo màn hình ghép là một trong những loại hình quảng 
cáo được xem là mới mẻ và hiệu quả, được rất nhiều doanh nghiệp ưu ái “chọn mặt 
gửi vàng” trong những chiến dịch marketing quan trọng. 


Vậy, quảng cáo màn hình ghép là gì? Và có thực sự mang đến hiệu quả cho hình 
ảnh doanh nghiệp của bạn không? Cùng Adsngoaitroi tìm hiểu nhé. 


Quảng Cáo Màn Hình Ghép — Hình thức mới mẻ và tiềm năng 
Quảng Cáo Màn Hình Ghép Là Gì? 


Màn hình ghép (Videowall) là một loại màn hình kỹ thuật số được sắp xếp và kết 
nối với nhau bằng nhiều màn hình LCD nhỏ qua công nghệ truyền tải IP, HDMI. 
Do đó, các màn hình này có thể linh hoạt hiển thị nội dung một cách đồng nhất 
hoặc riêng lẻ đều được. 


https://adsngoaitroi.vn/ Page 2 


Doanh nghiệp có thể yêu cầu sắp xếp, chia tỷ lệ nội dung trên màn hình ghép để 
phù hợp với mục đích quảng cáo của mình. Từ những yêu cầu đó, đơn vị quảng 
cáo sẽ có điều chỉnh phù hợp trên phần mềm điều khiến. 


Những ưu điểm nỗi bật của quảng cáo màn hình ghép: 


‹ - Độ phân giải cực kỳ cao bởi được ghép lại từ nhiều màn hình LCD. 

« - Có kích thước rộng, đem lại sự thu hút đặc biệt đến người dùng. 

‹ Khả năng hiển thị linh động: có thê riêng lẻ hoặc đồng nhất, động hay tĩnh 
hoặc cả hai; giúp tiếp cận và truyền đạt thông điệp hiệu quả hơn đến người 
dùng. 

‹ Có thể kết nối Internet, giúp nhanh chóng triển khai các chiến dịch quảng 
cáo bằng vài thao tác đơn giản. 

‹ Chỉ phí triển khai và bảo dưỡng vừa tầm, không quá tốn kém so với màn 
hình kỹ thuật số cỡ lớn tương đương. 


Ứng Dụng Quảng Cáo Màn Hình Ghép Trong Truyền Thông Thương Hiệu 


Đối với quảng cáo màn hình ghép — hình thức quảng cáo có khả năng chống chịu 
thời tiết thấp, doanh nghiệp nên sử dụng cho những vị trí ở trong nhà như: 


- Trung tâm thương mại: Đây là vị trí phù hợp để lắp đặt quảng cáo màn hình 
ghép bởi đối tượng khách hàng đông, đa dạng, thời gian mở cửa dài. Đặc biệt, 
với những doanh nghiệp có showroom ngay trong trung tâm thương mại thì đây 
chính là một “sự đầu tư” chất lượng. 


https://adsngoaitroi.vn/ Page 3 


1 NEW. TION 


SPRINGZ 


` 
`œ 


Quảng cáo màn hình ghép tại Trung tâm thương mại 


- _ Tại sân bay: Khu vực sân bay cũng rất đông người, thời gian mở cửa 24/24 và 
không gian rộng. Nếu lắp đặt quảng cáo màn hình ghép nổi bật ở nhiều vị trí 
trong sân bay thì sẽ đem lại hiệu quả rất cao trong việc quảng bá thương hiệu. 


Quảng cáo màn hình ghép tại sân bay 


- Tại rạp chiếu phim: Tuy không có quá nhiều đối tượng khách hàng, nhưng vị 
trí này lại đem lại hiệu quả rất cao. Bởi nếu thông điệp quảng cáo thu hút, mọi 
người sẽ dành phần lớn thời gian ngồi đợi bên ngoài để xem. 


https://adsngoaitroi.vn/ Page 4 


Quảng cáo màn hình ghép tại rạp chiếu phim 


Ngoài ra, quảng cáo màn hình ghép còn được ứng dụng nhiều trong các sự kiện 
hay hoạt động quảng cáo acfivation. Từ đó, các thông điệp quảng cáo có thể 
truyền tải trực tiếp đến những khách hàng mục tiêu ở các sự kiện một cách tự nhiên 
nhất. 


Hiệu Quả Truyền Thông Của Quảng Cáo Màn Hình Ghép 


Với những ưu điêm vượt trội, quảng cáo màn hình ghép đã trở thành công cụ đặc 
lực giúp hình ảnh thương hiệu được quảng bá một cách mới mẻ và lên một tâm cao 
mỚI. 


‹ Quảng cáo màn hình ghép được lắp đặt ở những vị trí rất đắc địa tại các khu vực 
tiền sảnh, giữa/bên cạnh lối đi, mặt trước các showroom bán hàng... Do đó, hình 
thức này có thê tiếp cận được rất nhiều khách hàng ở những góc độ khác nhau. 

‹ Quảng cáo màn hình ghép có kích thước khá lớn nên những đối tượng ở xa cũng 
có thể quan sát được nội dung dễ dàng. 

‹ Quảng cáo màn hình ghép có thể hoạt động trong thời gian dài, tương đương với 
giờ mở cửa của các địa điểm lắp đặt (trung bình từ 16 — 17 tiếng/ngày) nên sẽ 
tiếp cận được tối đa người dùng. 


htfps://adsngoaitroi.vn/ Page 5 


‹ Quảng cáo màn hình ghép có chất lượng cực kỳ rõ nét và có thể linh động nội 
dung quảng cáo. Đây không những không gây khó chịu mà còn có thê trở thành 
một hình thức giải trí ngắn hạn, tạo dấu ấn sâu trong lòng người xem. 


Một Số Lưu Ý Khi Lựa Chọn Quảng Cáo Màn Hình Ghép 


Tuy đang là một loại hình quảng cáo mới và có nhiều tiềm năng nhưng quảng cáo 
màn hình ghép vẫn chưa xuất hiện phố biến. Vì thế, để lên một chiến dịch quảng 
cáo với màn hình ghép sao cho hiệu quả nhất, các doanh nghiệp cần chú ý một số 
điểm sau: 


‹ _ Hiểu rõ và lựa chọn vị trí đặt quảng cáo màn hình ghép thích hợp, tiếp cận được 
nhiều nhất nhóm khách hàng tiềm năng. 

‹ - Nắm bắt được các vị trí cho phép book quảng cáo. 

‹ Lên kế hoạch về nội dung quảng cáo (phần tĩnh, phần động) và cách phân chia 
thời gian hiển thị, bố cục hiển thị phù hợp. 

‹ Phân bổ số lượng lắp đặt các biển quảng cáo màn hình ghép cho phù hợp với 
chiến dịch cũng như với ngân sách đặt ra. 


Và đê thực hiện được những điêu trên, bạn nên chọn một đơn vị quảng cáo uy tín 
và kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp bạn được hỗ trợ tối đa từ khâu lên nội dung, 
chọn vị trí cho đên triên khai quảng cáo.... 


https://adsngoaitroi.vn/ Page 6 


Quảng Bá Thương Hiệu Hiệu Quả Với Dịch Vụ Quảng Cáo Màn Hình Ghép 
Của Adsngoaitroi 


Quảng cáo màn hình ghép giúp thương hiệu nổi bật hơn 


Adsngoaitroi là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo ngoài trời uy 
tín tại Việt Nam. Với sự trải nghiệm thực tế lâu năm về thị trường quảng cáo ngoài 
trời, chúng tôi luôn tự tin cung cấp dịch vụ thiết kế — thi công quảng cáo màn hình 
chép chất lượng — hiệu quả đến các doanh nghiệp. 


Những cam kết của Adsngoaitroi: 


‹ _ Luôn có hợp đồng dịch vụ rõ ràng, đảm bảo quyền lợi của hai bên. 

‹ _ Hỗ trợ thiết kế và tư vấn triển khai chuyên nghiệp, độc đáo, sáng tạo. 

‹ Báo giá công khai, minh bạch với mức giá cạnh tranh nhất trên 63 tỉnh 
thành. 

‹ _ Lắp đặt thi công nhanh chóng, chuyên nghiệp và giám sát thường xuyên. 

‹ Cam kết về chất lượng của các màn hình LCD, đảm bảo sự rõ nét và hoạt 
động ôn định. 


Đặc biệt, với sự am hiểu về quảng cáo ngoài trời ở thị trường Việt Nam và mạng 
lưới đối tác, nhà cung cấp trải khắp toàn quốc, Adsngoaitroi tự tin tư vẫn những vị 
trí đặt quảng cáo màn hình ghép phù hợp — đem lại hiệu quả cao — chỉ phí tối ưu 
nhất cho doanh nghiệp bạn. 


Mọi thắc mắc về dịch vụ, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 090 839 30 
69 hoặc website adsngoaitroi.vn để được tư vấn nhanh chóng nhất nhé! 


Nguồn: https://adsngoaitroi.vn/quang-cao-man-hinh-ghep/ 


https://adsngoaitroi.vn/ Page 7 


